flal Gallica 


Trung Ngha toc sü Hai-Phòng 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Ï Trung Ngha tôc sú Hai-Phòng. 1939. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées 
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78- 
753 du 17 juillet 1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique 
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source 
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source 
gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation 
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre 
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages 
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un 
support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. II s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent 
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est 
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle, 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de 
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec 
le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment 
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


La page est momentanément indisponible. 
Elle sera prochainement accessible. 


MES 


| N 


a 
43 
`> 


HAIPHONG 


JE 


E 
ÍR 


la EG 
NA Ze LZ ROI 


= 


TUA 


AY nhoi ván tát nói vé sw vào ho së có ich 
M lợi là thé nào. 

Sự vào ho là cốt đề giúp dò nhau phần hồn phần 
Sac. cầu nguyện cho nhau khi sống và khi chét, nghĩa 
là khi người ta còn & dòi này. Đức Chúa Giời ban 
cho giầu sang phú quý. lắm eon nhiều cháu thời đã 
đành, nhưng mà gặp khi chúa dé cho ta © bậc khó 
khăn thiểu thốn mọi đàng. thời ta cũng xin theo thánh 
Y Đức Chúa Giời, định cho ta ò đời này. chịu moi 
sự khó mà lập công. đề khi mệnh chung cho chóng 
dwoc về châu chúa doi đời. 

Nhưng còn về phần sac thoi sao ? khi ấy ai là 
ngwò'i giúp dò lo liệu moi sự khó ấy đề cho dwoc 
mó yên má đẹp như người, nếu được thế linh hồn 
& nơi thiên quốc mới dwo'e vui lòng. Bởi vậy chúng 
tôi họp nhau suất tài xuất lwe, xin phép cha sw, cùng 
Chinh-Phu báo-hó, lập lên một ho TRUNG-NGHIA, và 
một noi vwò'n thánh (Nghia-Bia) từ năm 1915 tai 
làng Nghia-Sa, vậy ai muốn vào ho cũng được, xin 
hỏi tại ông chim chánh thời sé dwo'c như v. 

Các điều lệ họ Trung-Nghia đã định thời các vị sau 
đây trông coi việc họ như là ông chùm chảnh, ông 
chùm linh ông trưởng ho, ông thư ký, ông thủ quỹ, 
ông chương đồng nam, bà chương đồng nür, v v. dé 
coi sóc việc họ, thời buộc mọi bậc ngườ*i phải giữ 
và phải theo, các điều luật xin kề ra sau đây. ước 
ao rằng ai lấy vì lòng kính Chúa ái nhân mà giữ 


cho lon, 
<s 


anan oo 


BIÉU THU 1 


Người mới vào ho thởi phải đóng tiên chân 
là năm đồng (5$00). Và hề khi qua doi thời ho sẽ 
báo ơn (hoặc chồng hoặc vợ) cả hai ngưởi deu 
được hưởng 1 lễ Missa, và 1 vòng hoa đáng giá 
là 0850. và được dè sac trong vưởn thánh, khí 
tứ thân phụ mẫu qua doi, cũng được dè sac 
trong vưởn thánh, và họ sẽ viếng 1 vòng hoa 
đáng giá là 0$50, lại con cái chưa đến tuói 
chuông thành, mà qua đới cũng được dè sac 
trong vườn thánh, nhưng không có lệ phüng, 


DIÉU THU’ 2 
Nguoi trong ho nén biét 

Hé dá là người trong họ thòi phải hỏi ong chùm 
dương thir, mà lay 1 quyền sô điều-luật ho vi 
phải giữ các điều đã định, nếu ai không giữ 
thoi sẽ cỏ lỗi và mắc nợ thiêng liêng. 

Lại khi ngưởi trong ho có con đã trưởng thành, 
thoi phải đóng góp vào họ, nói với ông chùm 
dương thứ, phát cho 1 quyền sô điều luật họ, 
rôi phải nộp 0$50 tiền giấy bút, số tiên này sẽ 
làm của công họ. 

Còn như người trong họ mà Chúa định cho 
không có con giai, thoi được phép cho 1 nguoi 
con gai dong theo, và phải nộp 1800 tiền giấy bút. 


ĐIỀU THỨ 3 
Coi sóc kẻ liệt 
Trong họ hê có ai ốm đau, thởi ngưởi nhà 
phải báo cho ông chùm òng chưởng biết, hay 
là các người giữ việc họ cũng được, dê giúp đỡ 
cách nào cho đươc dước Cha, đề sưng tội chịu 
lè, và chịu các phép trong đạo, thế mà ai lỗi điều 
này, thì phải loại ra ngoài họ, mà không được 
đòi tiền chân đã đóng, và không được hưởng 
quyền lợi øì cả. 
Còn như là sự coi sóc kẻ liệt, thì đã có ông 


gee can 


chùm Linh, va ông chùm trưởng cüng phải thăm 
viếng, hoặc kẻ liệt có mắc ngăn trớ cách nào. 
thi trình Cha đề ngưởi lo liệu — nếu kẻ chết 
không gặp Thày Cả đề chịu các phép, hay là 
không ăn nan gid lại, thì không được dé sac 
trong vuón thánh. 
ĐIỀU THU 3 
Giá thú 

= Nhà ai có con giai con gái nhén mà lay vo 
lay chồng, mà mdi họ, thì họ sẽ đến mừng 1$00, 
còn như con giai con gái trong họ ma lay nhau, 
thì phải nộp treo 1$00, còn như ngwòi họ ta 
ma di lèy người họ khác, thì phải nộp treo 2§00 
— nộp treo tại nhà ông chùm, rồi ông chùm cho 
giây có giấu nhận thực cho, số tiền này đề làm 
của công họ. 

Còn nhw ai lấy vợ láv chồng mà không giữ 
phép dao, lại đi lấy nguói khác, hay là di giai 
gái đề vợ con kêu đêu, đến tai họ biết thì bắt 
khoán 5$00, nhà ai có con gái đi làm việc đó cũng 
bắt khoán 5$00. 

“Hoặc nha ai lấy vợ lấy chồng vô đạo, hoặc 
theo nhau, thì họ bắt người ấy hav là cha mẹ 
người Ay 5500 ví bằng có ai không chịu nộp, thị 
họ sẽ trình Cha mà duói ra ngoài họ, ngudi ấy 
sẽ không được đòi quyền lợi gi cả, chiều theo 
điều lệ thứ tám (8). | 


= ` 


CA, Pros 


DIEU THU 5 
B6i cho o hay la dôi di xa 

Nếu ai doi chô ở hay la doi di sa, thoi phải 
đến noi voi ông chim đương thứ biết, dé vào 
số cho tiện khi thông báo việc họ, và ngưởi ấy 
phải theo điêu lệ thứ 6 mà giữ, lai đến khi 
mệnh trung, gia nhân ngưởi ấy phải đến bảo 
cho ông chùm đương thứ biết, đề tiện việc phúng 
viếng và xin lễ cho linh hồn mới qua đởi ấy. 

Thế mà ai phải đôi đi sa không có thé đóng 
góp được, thoi được phép khi gió về ban tinh 
(HAIPHONG) phải đến nói với ông chùm đương 
thử xin đóng theo cũng được, thế mà khi đã 
siò về ban tỉnh, mà không nói với ông chùm 
xin đóng theo đến lúc mệnh trung mới đến bảo 
cho họ biết, thoi ngưởi ấy không có quyền lợi 
i ca, và khong được đòi tiền chan đã đóng. 


g 
DIÉU THU 6 
Dong gop viée ho 

Nbung các nhân viên trong ho, thoi hang năm 
phái đóng mot số tiên là 1$20 nếu ai có thé 
dong ngay mot lúc cüng được, thoi có giấy biên 
lai, hay là đóng làm 2, 3 lần cũng được, số tiền 
này sẽ làm việc Chúa hàng năm như là: 

Diroc lễ SANGTI, lễ Quan-Thay, và các tuần 


TER à. ia 


Births w: vos | 

Khi người trong ho di thu tiên, trong ba lần 
không đóng cho, thì người thu tiền không đến 
thu nữa, và lúc có thoi phải mang đến nhà ong 
chùm ma đóng, mà hạn một nắm không dong 
số tiền ấy, thì kê như ngưởi ra họ, sau này 
người ấy không được kêu nai. điều gì nữa, lai 
khi cần đến những ông phần việc, hoặc việc họ 
hay là các noi khic moi, thoi Ong chùm ông 
triròng lựa tron sem ai có thé di được thoi 
người ấy phải vui lòng nghe, nếu từ chối khong 
thé đi được, đồng thởi lai di phần. việc họ khác, 
thoi họ bắt khoán người ấy 0$50. 


Còn về sự đồng nhi học trò, thoi òng bà nào co 
con giai con gai đã có trí khôn thời phải giao 
cho ông chương bà chương, đề đi đồng nhi học 
trò, cho được học kinh và học các lề đạo, nếu 
cha mẹ nào ma loi điều này, thoi sè có toi 
trước mát Dirc-Chúa-Gioi. 


DIEU THU’ 7 
Hội việc ho 
Khí hội việc họ, thì trèn dwœ&i phải có lễ 
phép, nếu ai ăn nói bây ba thì ho sẽ bắt khoán 0$50. 
Và cứ theo lệ hàng năm tới lễ Quan-Thày họ, 
là ông Thánh JUAN-BAOTIXITA là ngày 24 Juin thì 


la 
“ 


— 10 — 


hội việc ho, và tinh so tất niên, hoặc khong gặp 
vào ngày chủ nhật, thì hoãn đến chủ nhật tới, 
khi ay đã có giấy moi, định giờ nào sem lễ và 
vid’ hội việc họ, hoặc ai ban không đến thi tùy ý, 
nhưng khi họ bàn định điều gi đã thỏa thuận 
và làm biên bản song rồi, sau không ai được 
oan than gi nữa. 


ĐIỀU THU 8 
Su tong táng 


Khi người trong ho qua doi thì được đề sac 
trong vườn thánh, còn như người mắc ngàn 
trở về phép đạo, mà đã ăn nan gio lại, được chịu 
các phép bí tích, cing được dé sac trong vườn 
thánh, còn những người kè ra sau đây, thời 
không được đề sac trong vwòn thánh: 

(1) Người mắc ngăn tro không được chịu 

các phép trong đạo, hay là không chịu 
an nan gio lại. 


(2) Người mắc bệnh truyền nhiễm (như là 
bệnh phong hủi). 

(3) Những sac người nhon hay là tré con 
không được chịu phép dira tội, hay là 
sắc tré con lôi phép đao đều không được 
đề trong vườn thánh. 


fe Fe 


DIEU THỨ 9 
Su ky tang 

Vè sự ky tang thoi ông chim đương thir, 
có quyền cho dé được, nhưng ma phải xem sét 
cho kỹ càng các điêu như sau này: 

Phải là người có dao tôt lành. 

Và là người không mắc bệnh truyền nhiễm. 
Khi sem sét kỹ càng rồi có thé cho đề được, 
thì ngưởi nhớn từ 18 tuôi trở lên là phải 20$00. 

Ngươi bé từ 17 tuói tro xuống là phải 10$00. 

Hồi ông chùm phải sếp đặt đề cho có thứ tự, song 
đến khi hội việc họ là ngày lè Quan-Thay thi | 
trinh sò, khi Ay ông chùm đương thứ phải dem 
trình quan viên họ biết, va khong được đề quá 
han kỳ lễ Quan-Thày, nếu ông chùm tự y cho 
đề quá hạn không trình quan viên họ biết, dê 
vào so, thởi ông chùm sẽ phải bồi thưởng só 
tiền ký táng ấy, rồi ho lai bắt khoán 2$00 vi 
bài dịch. 


BIEU THU’ 10 
Phung viếng 
Các ngudi trong họ khi qua doi họ sẽ phúng 
theo điều lệ thứ 1. 
Còn như các chức dịch chùm trưởng, ông 
chương, bà chương, và các vị khác làm việc trong 


ho, khi qua doi mà được thanh thôa, hay la lam 
việc được lau, thỏi ho chiêu theo tàng khóa 
ma tàng lè phüng, thi du: 

Ong chùm chánh lam dü 1 khóa là 3 nam thì được 
1 lè MISSA 1 lễ mô. 
the ma 2 khóa là 6 năm thì được 
| 2 lè MISSA 2 lè mò. 

nếu lam được lâu cứ theo lè mà tăng lèn. 

Thè ma ai lam vièc không hét phàn sw, hay 
là bất man thì họ sẽ không báo on lè gi cả, chi 
được hướng điều lệ thứ 1 mà thôi. 

Còn nhw các viên bà chứa dich, cứ theo như 
ông thì được hưởng một nửa lễ phúng, dén 
công khó nhọc, trên đây là họ viếng riêng, họ 
lai còn viếng về nhân xuất nữa, theo điều lệ thir 1. 


ĐIỀU THU' 11 
Đưa sác 

Về sự dwa sac, theo luật họ thởi buộc mọi 
bậc người phải di đưa sac, cùng cầu nguyện 3 tối, 
cho lĩnh hồn mới qua doi, nếu ai không có thê 
di được, thoi phải có nhói kiču, thế mà ai không 
theo, hay là quèn, thì phải phat một hào 0$10, 
số tiên này tự mình phải mang vào nhà thời, 
bỏ vào hòm tiền các linh hồn nơi lửa luyện tôi, 
xin một chàng hạt chỉ riêng cho lĩnh hồn ấy, 


ae: CE 


nếu không sẽ mic nợ thiêng liêng cùng lĩnh 
hôn ay. | | 
BIÉU THU’ 12 

Ngu >i trong ho, và người mới vào ho nên biết. 

Theo nhır biên bàn trong họ hôm 30 Juin 

1935 N 53 thởi sửa đôi lai đôi chút nhw sau nay : 

Những người da có chan trong ho roi, 
hay là mới vào ho thei quyền lợi được theo 
như điều lệ thứ nhất (1). 

Thế mà ngưởi trong họ đã có vac họ khác: 
hay là mgưởi họ khác lại muốn vào họ Trung- 
Nghia này nữa, thời quyền lợi chi được như 
Sau may: | 

| Khi ngươi ấy mênh trung hoặc chông 
hoặc vo, ho chi phüng và xin lễ báo on cùng 
dé sac trong vườn thánh ma thôi, chứ khong 
được dwa đòn (se) của họ, còn như tứ thân phu 
mẫu cùng con cái chwa din tuói chưởng thành 
mà qua đởi cũng được đề sac trong vwòn thánh, 
nhưng không có phúng cùng không được đưa 
đòn (se) của họ. 
DIEU THÚ 18 
Cae Ong sang lap va chwe dich 
ho Trung-Nghia tir nam 1915. 


Ong chanh chùm Vi dinh Loc. 


u, và, 


ong chánh chùm Vũ đình Giác. 


ông » » Nguyen hitu Phuong. 
öng  » » La dinh Vinh. 

ông >» » Va quang Giåu. 

ông lý » Nguyễn vin Ngư. 


a a zi = LA ki 
ong chirong ho ` Đinh van Tam. 


Cac ông đi quyên giáo và bò ở trong ho, nên 
da mua được 4 sào 8 miếng đất giá là 80$00, 
rôi đến năm 1933 ông bà Pham văn Chức, công 
dire vào họ 3 sào 8 miếng và 1 có se dwa sac 
với một cô đòn đưa sác tré con, cộng cả đất 
va se vá đòn, dang giá hơn 600800, lại ông 
chảnh chùm Lưu đức Tuyên thay quyền họ với 
ông chùm Nguyễn văn Ngư, đứng dàn sếp với 
ong chùm Ái (ngưởi ho An-Tan) cho ky tang 
ngưới nha ong ấy, trong dat ho ta, cho nên 
ong chim Ai mới công đức cho ho ta 1 sào 2 
miéng dat ấy, số đất nay bay giở mo chung với 
sò đất ông bà Pham văn Chức công đức, như 
thế là có tới 9 sao đất dé làm vưởn thánh. 

Kê qua các ông chức dich đã sẵn lòng ra giúp 
xiệc ho xin kè ra sau đây : 


Ong chùm Giác làm chánh chùm . . , 9 năm, 
» chướng Tam làm chưởng họ kiêm thủ 
dich RA Se ese ET ee DEA ANN 


Ong Vù-Đình-Lộc làm phó chùm . . . 6 năm. 
Bà chương Lộc làm chương đồng nữ. 15 nam. 
Ong Lä-Binh-Vinh làm phó chùm . . . 12 nam. 


» 


Nouyèn-Hiru-Phwomng làm chánh chum 3 nam 
1 tháng 


» chưởng Tiến làm chưởng ho . . . 6 năm. 
» Vũ-Đình-Lóc lại làm chánh chim. . 3 năm. 
»  Vi-Quang-Gián làm chánh chum. . 6 năm. 
»  Lwu-Dúc-Tuyén làm chánh chùm. . 9 nắm 
và đứng thay quyén ho vé viéc nghĩa - địa, 
lir nấm 1926 tro di. . 

» Nguyén-vdn-Ngw làm chánh chùm . 7 năm 
rồi sau lại làm chùm linh, từ năm 1939 trò di- 
» Lä-Binh Vĩnh làm phó chùm... .”. - 3 nam. 
» Ngo ké-Triéu làm chánh chùm. . . 3 nám: 
» Dinh-van-Xudn làm chưởng ho từ nòm 1935. 
tro di, lại quyén chánh chim. . . 5 tháng. 
» Pham-vdn-Chire làm chánh chùm từ năm” 1959 
ire đã. +. -. 
» Nguyên - vit - Hay làm thư kg từ năm 1939 

tro đi. 
» trwòng Dam làm trưởng ho. . . 10 năm. 
Bà chương Sơn làm chương ho . . . 15 nám. 
Ong chùm Cao làm phó chùm được... 2 năm 


bat màn. 


a ` ide Ye 


Những các vi ké ra trèn day, dà có công ra 
làm việc họ, ma bay giò chúng tôi dá sem sét 
kỹ càng dè mà nhớ lại, hoặc có sai nhầm chút | 
nào, thei xin quy vi tha thu cho,. vá xin quan | 
viên ho nhớ cầu nguyện cho các vị àn nhân cua ho. 

Lai hôm 21 Mai 1939, ông ba Phêrô Thanh 
(tức là M. Pham-van-Thanh buôn bán ở tinh 
Tuyên-Quang có công đức vào họ 70800 dé sắm 
1 la cò Quan Thay là ông thánh JUAN-BAOTIXITA 
của họ. 

BIÉU THỨ 14 
Tuần tứ kỳ 

NOTA (Nén bièl) Trong 1 năm có bốn tuần 
lề tử kỳ dê cầu cho các linh hôn ở lửa luyện 
tói, là những kỳ lễ sau day: 

(1) Thiên thần truyền tín cho rất thánh Đức-Bà. 

(2) Đức-Bà linh hôn va sae lên giỏi. 

(3) Rat thành văn côi Đức-Bà. 
(4) Đức-Bà dem con vào đền thở và làm phép nến. 
Thì người chức dịch trong họ buộc minh 
phải di xin tiên, dé giúp cho các lính hồn đang 
khốn cực ở trong lửa luyện lội, vày ông bà nào 
hảo tàm mà cho, thì trước hết xin chỉ cho ông 


bà mình, và nguoi than thuộc vé minh, sau đến 
linh hồn còn đang phải giam cầm ở trong lửa 
ay, vay ông bà nào có lòng từ thiên mà cho 
thì cho, mà không thì thôi, xin kêu trách phàn 
nàn gi cả, về việc này không bắt buộc. 


e 


Ban Diéu luat này da duyèt y tai Cha Sw, 
Sir HAIPHONG ngày 10 Mai 1989 
Fr, J. B. Vong O. P. 
e 

Các viên chire tan cwu ho TRUNG-NGHIA k: 
M Cựu chánh chùm DOMINICO Nguyễn-văn-Ngư, 
M Chánh chùm PHERO Pham-vin-Chitre. 
M Chương họ J. B. Binh-vän-Xuän. 
M Thư ký AUGUTINO Nguvên-vän-Hav. . 
M J.B. Lê-Trấn-Tương, | 
M DOMINICO Phúc, 
M J. B. Nguyễn-văn-Chính, 
M PAUL Thanh. 
M: JOSEPH Yên. 


Le représentant de la chr&tienté dite paroisse 
Trung-Nghia par décision de M. le Résident 
Supérieur du Tonkin du 3 Février 1932. 

J, B. Lwu-Dúe-Tuyén Ky 
u" 


MUC LUC 


ngưởi moi vào ho, 

ngwoi trong ho nên biết. 
coi sóc ke lièt. 

giá thú. 

đồi chô ở hay là doi di sa. 
đóng góp việc họ. 

hội việc họ. 

sự tống tang, 

sự ký táng. 

phúng viếng. 

dwa sac. 


người trong ho và người mới vào ho nên biết: 
các ông sáng lập và các chức dịch họ Trung- 
Nghïa. 


tuân ky hôn. 


- 


ve 


